Th.S. Nguyen Trjnh Nhat H6ng 


HV THIlflTTROrtG 

ChSm Ch@m 

(Nephelium lappaceum) 



® NHA XUAT BAN NONG NGHIEP 






Ih.S. NGUYEN TqNH NHAl HANG 


KY THUAT TR6NG 

■ 

CHOM CHOM 

(Nep helium lappaceum) 


NHA XUAT BAN NONG NGHIEP 
TP. H6 CHI MINH - 2005 



MUC LUC 


I. Gltfl THIEU.5 

II. YEU CAU SINH THAI.5 

III. DAC DllCM THI/C VAT.7 

IV. GIONG VA NHAN GIONG.8 

1. Giong.8 

2. Nhan giong.8 

V. KY THUAT TRONG.10 

1. Chuan bi dat.10 

2. Khoang each trong.10 

3. Tifdi niJdc, lam co, tu goc, boi dat.11 

4. Don tia.12 

5. Bon phan.12 

6. Xu f ly ra hoa.14 

VI. SAU BENH GAY HAI.16 

1. Sau due trai (Acrocercops cramerella) .16 

2. Sau &n bong ( Autoba grisescens) .16 

3. Benh phan tr^ng do nam Oidium sp.17 

VII. THU HOACH VA TON TRLf.17 


3 





















L Gldl THTEU 

Ch6m chom c6 nguon g6'c ttf Malaysia va Sumatra 
tir d6 duoc phan b& d£n cdc nude Thdi Lan, Myanmar, 
Viet Nam, Philippines... O Viet Nam, ch6m ch6m 1& 
mot trong nhtfng trai c&y d3c sdn cua mi£n Nam, rat 
duoc nhieu ngudi Ua chudng, co khd nSng cho hieu 
qua kinh t£ cao. Mua thu tr£i cua chdm chom vao 
thdng 4 - 8 duong lich, trdi khi chin co mku d6 dep, 
fin tUdi ngot, gi6n, huemg vi thorn, dUdc ch£ bien d 
dang nude si-ro, muft, dong hdp. Ve dinh dudng, chom 
ch6m chufa nhieu dudng vk ede loai vitamin, ch£t 
khodng r&'t can thi£t cho co thl (xem bing). 

Bang thanh phan dinh duong cua chdm ch&m tinh tren 
100 g tin duoc (Tee, 1982 va Wills, him , Greenfield , 1986) 


Nude 

82,1 g 

Niacin 

0,5 mg 

Protein 

0,9 g 

Calcium 

15,0 mg 

Ch&'t b6o 

0,3 g 

sit 

2,5 mg 

Tro 

0,3 g 

Vitamin C 

70,0 mg 

Glucose 

2,8 g 

Thiamin 

0,01 mg 

Sai 

2,8 g 

Riboflavin 

0,07 mg 

Sucrose 

9,9 g 

Potassium 

140,0 mg 

Acid Malic 

0.05 g 

Sodium 

2,0 mg 

Acid Citric 

Nang luang 

0,31 g 
297,0 KJ 

Magnesium 

10,0 mg 


II. YEU CAU SINH THAI 

Chom ch6m la cay nhiet ddi, trong thich hop 
trong nhtfng vung khi hau n6ng am. 


5 



Nhiet do thich hop tii 22 - 30°C. Ltfpng mtfa 
hang nam khoang 2.000 - 2.500 mm va phan bo deu 
trong n&m, mua nhieu 3 tuan trUdc khi ra hoa chom 

v 7_ 

chom se cho la nhieu. O Nam bo, cay dau trai trong 
mu a kho do do ti le dau trai kem, chat kfdng trai se 
giam neu khong dupe tudi n \s6c day du. Do do can 
tudi nurdc diy du tii khi dau trai den khi chin. Mua 
nhieu khi trdi s£p chin se bi nuft, doi khi giam san 
li/png den 50%, die biet doi vdi giong co vo mong, 
kho. Khi con nho chom chom Ua bong rim, khi ldn 
chiu n&ng. Anh sing anh htfdng den mau sac vo trdi, 
nhting trai moc ngoai tan c6 mau sic dep hem nhting 
trai moc trong tin. 

Am dp khong khi anh hitting den gai trai. Neu 
khong khi kho va co gi6 nhieu trong giai doan trii 
phat trien se lam cic te bao gai trii hi thieu nude gai 
kho nhanh. 

Trong dieu kien am dp khong khi thip va gio 
nhieu lim ngon la de bi kho. 

Cay chom chom khong thich hpp ncfi co nhieu 
gio, do do khi thiet ke vUdn can trong cay chin gio. 

Co the trong chom chom tren nhieu loai dat, 
thich hpp nhat vdi dat nhieu miin thoit nude tot nhtf 
dat phu sa ven song, suoi, d&'t ba-zan dp pH tif 4,5 
den 6,5, neu cao hon nufa cay se thi£u sit va kem. 


6 



in. DA.C DIEM THl/C VAT 

Chom chom la cay dai moc nho, nhanh non co 
long nau, la kep vdi 2 - 4 doi la ch6t. Phat hoa moc 
chu yeu tCr dau canh. 

Hoa chom chom co 2 loai (theo Valma-yoretal, 
1970). 

Hoa due: Tao thanh td nhtfng cay due (chiem 40- 
60% d nhtfng cay trong b&ng hQt). Hoa due khong co 
nhuy cai, 5-8 nhi dtfc vdi bao phan chtfa nhilu hat 
phan co stfc song tot. 

Hoa ludng tinh: Dtfdc tao ra tCf nhtfng cay cai, 
chia lam 2 loai: 

+ Hoa ludng tinh dtfc troi: Co nhi due mang bao 
phan chtfa nhieu hat ph&n, nhUng nhuy cai kdm phit 
trien nen viec thu phan bi trd ngai. 

+ Hoa ludng tinh cai trpi: Co nhuy c£i ph£t trien 
tot nhUng nhi dtfc thudng b&t thu. 

Hoa due cung nhu hoa edi no chu yeu v&o buoi 
s4ng, tung phan phan ldn vao buoi s&ng vk nhuy 
cung chin, co the tiep nhan ph&'n ca ngay. Ttf khi hoa 
n<5 den khi trdi chin ttf 13 - 16 tuin. 


7 



IV. gi6ng vA nhan giong 

1. Giong 

Hien nay d Nam bp c6 cdc gitfng sau: 

Chdrn chdm Java : Ten chung cho cdc giong tti 
Malaysia, Indonesia, Th6i Lan; gom 2 loai gai ngdn 
vk gai dki, trai chin c6 mku do, trong lutfng trki 30 - 
40 g, thit troc de d&ng, &n ngot vk therm. Day \k 
giong hien trong pho bien. 

Chdm chdm nhan : C6 nguon goc d Indonesia, trdi 
nhd, hai ben hong co hai ranh chay doc theo trai, 
trong ltfpng 15 - 30 g/trai. Vo trdi d4y, cufng, gai 
ngdn, thit d&y, khi chin c6 mku v&ng xanh hay do, 
gi6n troc hpt, ngot vk therm. Gik bdn thtfdng cao hdn 
chom chom Java. Ty le trong hipn c6n rkt thap. 

Chdm chdm Rongrieng : C6 nguon goc tif Penang. 
Malaysia, dupe trong pho bi£n d Thdi Lan vk dupe du 
nh&p v&o Viet Nam trong nhffng nhm gan day. Trdi 
co trong lifting trung binh 40 - 50 g. Khi chin vo tr4i 
c6 mau do, nhdng gai vln xanh, thit d4y, an gion 
ngot va hdt troc de d&ng, hkm lifting TSS 18-21% (dp 
Brix). 

2. NhAn gi6ng 

Chom chom c6 th£ trong bkng hat va nhan giong 
vo tinh (chiet, gh6p). Tuy nhien trong b&ng hat c&y 


8 



de phAn tinh va l&u cho trAi. CAy trong bAng hat chi 
dung de lAm gd'c ghdp. 

• Trong bang cdy chief nhdnh de ra re, khoang 
2-3 thAng sau khi chi£t c6 th i dem trong nhung 
nhanh chiet dS bi chet khi rdi khoi cAy me. BA tftng ty 
1£ cay stfng, khi trong cAn han che vi£c rung 1A vA gitt 
yen cAy cho ddh khi re bAm chAt vAo dat. Hidn nay 
chdm chdm ghAp dupe trong pho bien hdn. 

• Trong bang cay ghSp 

Chudn bi g6c ghep: Hat chom chdm rat mau mat 
sdc nay mam. Sau khi b6c bo thit trai, ti 1£ nude trong 
hat giam xud'ng nhanh ch6ng do d6 cAn gieo ngay. Co 
the gitf hat dUpc khoAng 1 thAng neu hat khong njra 
nude, dupe tron vdi than, mim cUa d i trong tui 
polyetylen. C6 the gieo hat tren luong vdi khoang cAch 
30 - 40 cm hoAc trong bAu dat. DAt hat nAm ngang 
mdt phan 16 len mAt dat* Hat nay mAm trong vdng 10 
- 15 ngAy. 

Gdc ghdp 6-12 thAng tuoi thi cd thi ghep dupe. 

Mdt ghep: Lay mAt ghAp tti cay me thudng cho 
nAng suA't cao, chat lupng trAi tot. CAnh lay mAt 
ghep phai cAt 2-3 thAng sau khi thu hoach vi luc 
nAy de bde mAt nhat. Chon cAnh 1 nAm tuoi, dudng 
kinh 15-20 mm va 1A dA rung. Vi chdm chdm it rung 


9 



14 nen tren canh da dUtfc chon de lay m4t ghep phai 
cat la di khoang hai tuan trudc khi lay m&t ghep (cit 
bkng keo de khong 14m hii mat), sau do cuong la se 
tu rung. Nen ghep vao ngay ram m4t, trcfi co may. 
Phudng phap ghep: chtf U, chuf T, cOfa so... Vdi chom 
chom dung phudng phap ghep 4p canh co ti 1$ th4nh 
cong cao: 90 - 100% nhilng phufc tap hdn. 

v. kythuattr6ng 

1. Chuan bi dat 

Cf BBSCL, c4y chom chom dddc trdng tr£n lip. 
Lip rong 7 - 10 m, chieu cao m4t lip tuy thuoc v4o dd 
cao cua tufng vung, sau 1 - 1,2 m. Neu d^ft th£p, chda 
dat yeu cau phai vun mo khi trdng. Dat lam mo dUdc 
trQn vdi ph&n chuong hoai (10 kg/cay) c6 ket hdp 
them 0,5 kg super lan. D4t c&y v4o gitfa mo dat, lap 
ngang m4t bau, khdng nen nen dat qu4 chat d£ 14m 
duft re cay, c4m coc de giuf cay tranh do, nga. Cf 
nhufng vung dat cao khong can len lip ho4c vun mo 
khi trong. Sau khi trong, tddi nddc gid am de giup 
cay mau ra re. Neu g4p mua kho, thang dau tien phai 
ti/di moi tuan 3 lan. Can che gio, che n£ng cho cay 
con, d4c biet vao mua kho. 

2. Khoang each trong 

Nen trong theo khoang each 6 x 6 m ho&c 6x8 m. 


10 



3. TVdi nutfc, lam co, tu goc, h6i dat 

Co trong vodn phai dope lam thodng xuyen de 
tranh sp canh tranh dinh dodng cua cay. Vao mua 
kho cln lam co ket hop tu goc de han che viec mat 
node, nang to lien tuc phai tOdi 2-3 ngay mot lan. 
Thdi gian hinh thanh mam hoa thodng vao cuoi mua 
mtfa (cuoi thang 11 d mien Nam Viet Nam). Ngong 
tOdi node vi cay can co thdi gian kho han hinh thanh 
mam hoa. Neu trong thdi gian nay xuat hien moa bat 
thodng thi mam hoa khong ph£t trien va thay vko la 
nhtfng dot la. Trong trOdng hop nky thi tot nhat la 
tiep tuc tOdi de dot la ra het vk sau khi dot Ik da gia 
thi den loot dpt hoa xult hien, tuy muon hon. 

Sau khi da ra hoa va dau trai, vln tiep tuc tOdi 
neu trdi han, nhOng neu tOdi nhieu do am qua cao thi 
dpt hoa nho co khi lln la. Trieu chufng chay la d 
chom ch6m \k mot bieu hien cua viec thi§u kali, cang 
tram trong hon khi cay hi thieu node nhat la trong 
mua kho. Vao giai doan cay ra hoa va mang tr&i, can 
cung cap day du node cho cay. 

M|t khac cay chom chom rat min cam vdi ngap 
node, do do can tho4t node trpe tiep trong mua mOa 
lu. 

Nen tien hanh b6i d&'t dinh ky hkng n£m cho lip 


11 



vao cuoi mu a mifa bAng dA't bun mtfcmg... chieu cao ldp 
dat boi khoang 2 ■ 3 cm, khong n&n d&y qua de lam 
nghet rl. 

4. Don tia 

Cky chom chom c6 tAn dAy, r6ng do d6 can tao 
hinh khi cay con non de cay c6 b6 khung tAn hop ly. 
C6 the ng£t ngon khi than chinh cao khoAng 70 cm, 
chon 3 - 4 cAnh each d£u tr£n than va hop vdi than 
mot g6c Idn, tCr 3 - 4 canh da chon se cho cAnh cAp 2. 
Trong nhufng nAm cho trAi, sau khi thu hoach trAi 
cAn cAt tia canh vOpt, canh sAu benh, cAnh kho, cAnh 
moc chAo... Doi khi 6 nhtfng cay khoe, sau khi thu 
chum trAi cung cAt ngAn bdt canh da ra quA de cho 
cac canh moc tiep, manh hon. Doi vdi nhufng cay giA, 
cay xau co the don bo vA tien hanh thAp mAt hoAc 
thAp cAnh (vdi mAt, canh tCf nhufng giong cho trAi 
tot). Nhd goc than to nen cAc choi mdi thitfmg sinh 
trufong manh va co the cho trai vAo nhufng nAm sau. 

5. Bon phan 

Nhieu thi nghiem cho tha'y cay chom chom cung 
nhif nhieu cay An trAi nhiet ddi khac can dope bon 
can doi giufa dam, lan va kali. PhAn bon khong chi 
can cho sinh triidng mA true tiep anh htfafng den 
trong lupng va chat lifpng trAL Ngoai nhufng nguyen 


12 



to da ltfdng c6n bo sung them Ca vk Mg, d&c biet 
tr&n dat kilm. 

Thdi ky chom chom can phan b6n la sau khi thu 
hoach, trtfdc ra hoa, sau khi hoa dau tr&i. Co the bon 
nhil sau: 

• Luc trong cay: bon 0,5 kg phan Ian vk 5 - 10 kg 
phan chuong hoai/cay. 

• Nfim thtf nhat : B6n phan NPK (16-16-8-13S 
ho&c 20-20-15) lieu ludng 0,5 kg /cay/n&m chia thanh 
4 lin b6n. 

• Nam thd hai: b6n phan NPK (16-16-8-13S ho&c 
20-20-15) lidu ltfdng 1 kg/cay /nam chia thanh 3 lan 
b6n. 

• Doi vdi c4y cho trai on dinh, so ldn bon va lieu 
ltfgng phan bdn nhtf sau: 

Sau khi thu hoach trai can cdt tia canh sau benh, 
cknh gia coi de tao slT thong thodng cho cay. Xdi nhe 
goc, bdn 10-20 kg/cay phan hufu cd hoai ket hop vdi 
phan NPK 20*20-15 lieu lifting tCr 1,5 - 3 kg/ cay. Tuy 
theo tuoi va sinh triicfng cua cay. Bon phan trong giai 
doan nay nhkm tao ra cho cay bo la xanh tot. 

Trtfdrc khi tro hoa 1-2 thang, giai doan nky cay 
cdn cung cap it dam hdn lan va kali de la sdm thudn 


13 



thuc va cay tro hoa sdfm. Dang phan tot nhat 1 d NPK 
8-24-24 hodc 10-52-17; lieu lifting tit 1,5 — 3 kg/cdy. 
Be thuc la mau thanh thuc, cay som tro, can phun 
cac loai phan bon la co lUcfng dam thap (0-52-34) 
trildc khi tro 1-2 thang. 

Sau khi dau trai : cay can bon phan day du de 
nuoi trai non. Tuy nhien khong nen bon dam qua cao. 
Phan bon nen diftlc suf dung cf giai doan nay la NPK 
20-20-15 hodc 16-16-8-13S, lieu lifting tif 1,5 - 3 
kg/cdy. Trong thcfi gian nay neu Id khong mau md 
nen phun bo sung cac loai phan bon qua Id nhil 
Komix, Super, Zineb, Miracle, Growth... lien tiep 3 - 4 
lan sau khi dau trai. 

Khoang 9 tuan sau khi dau trai: nen bon ddm 
NPK + vi lifting 12-12-17-2, xit phan bon Id co lifting 
kali cao nhil KNO 3 (40g/20 1 nildc) de cai thi$n pham 
chat trdi. 

6. Xit ly ra hoa 

O mot so' nifdc san xuat chom chom ngildi ta suf 
dung chat dieu hoa sinh tnfcrng trong cdc giai doan 
sinh tnidng khac nhau de thay doi nhip do ra hoa, ti 
le dau trai, san lifting va giam ti le rung. Mot so chd't 
thudng dung Id NAA, GA 3 . 

Co thl suf dung chat dieu h 6 a sinh tnlcfng nhi! 


14 



mot bien phap gay han nhan tao dl thuc day ra hoa. 
Trong dieu kien bi han nhieu cay &n trdi san sinh ra 
nhufng chat uTc che hay lam cham sinh tracing nhOng 
phai biet chon cac chat nay va dung vdi lieu lapng 
thich hpp mdi co ket qua* 

Co the phun Thien Nong 8 g/binh 8 lit, Komix 
30cc /binh 8 lit ket hop vdi Anvil 10 cc/8 lit trade khi 
hoa nd mot tuan. 

Phun NAA ( Naphthyl Acetic Acid) vdi nong do 
30 - 50 ppm (30 - 50 mg /lit node) vao luc hoa nd 50% 
de t&ng ti le hoa dpc va hoa cai tren c&y. Giup hoa 
thu phan tot hem va t&ng kha ndng dau trdi. 

De tang pham chat trai, mot so nadc suf dung GA 
nong do 5 ppm phun 1-2 lan vdo luc 6 - 8 tuan sau 
khi hoa tro* 

Phun phan b6n Id Thien Nong, Komix vdo giai 
doan trai co dadng kmh 1 cm, phun 3 lan, moi lan 
each nhau 15 ngay de gitf mau trdi dep khi chin va 
tdng trong lapng trai. 

Kinh nghiem ndy cho thdy, co the tac dong cho 
cay chom chom ra hoa dong loat bang cac bien phap 
canh tac* Sau khi thu hoach xong mu a trdi (khoang 
thang 7-8 dacmg lich) tien hanh tia bd ednh da mang 
trai, nhiem sau benh, ednh vapt>. lam co sinh 
vadn va bon phan. Chom chom thadng phdn hoa 


15 



mim hoa trong diiu kipn kho han, cay bi thieu ntfdrc 
mQt thdi gian, n£u tiicfi Lai ciy s£ ra hoa. Vi vay trade 
khi trd! 2-4 tuin, khong ttfdi niitfc git? cho c&y bi kho 
han, khi thay bo la co trieu chtfng bi hdo thi tien 
hanh tiTcri dim 1 - 2 lan sau do cay se tro hoa. 

VI, SAU BENH GAY HAI 

1. Sau due trai 

(Acrocercops cramerella) 

Chuyen gay hai tren nhan, chom chom vk la siu 
hai chinh doi vdi cay cacao. Sau non due &n vo trdi 
nai gan cuong, cin ph£ thit trii va ci hot. Mtfc do 
thiet hai tuy theo giong. 

Ph6ng bing cich ve sinh vtfdn, cit bo va tieu huy 
canh sau. Phun trif bing cac loai thuoc goc cue, cd 2 
tuan/mot lan, Supracide, Sumi-alpha, Fenbin ... nong 
dd theo khuyen cio; ngifng It nhat 2 tuan trade khi 
thu hoach. 

2. S&u an bong (Autoba grisescens) 

Tnfdfng thinh la mot loai birdfm dem nho miu 
nau, sai cinh rong do 18 mm. Au trung La con sau 
mau hong ban ngay an nup trong cac dadng him d 
cuong phat hoa, dem den chui ra in bong ho&c trai 
non, sau nha to, ket dinh vdi phan co miu nau dim 


16 



va lam nhong ngay goc cuong bong nen de nhan ra. 
Neu nhieu c6 the phun cac loai thubc trti sau dye trai. 

3. B£nh phan tr£ng do nam Oidium sp. 

Gay hai tren trai, hoa. Nam xam nhap vao lam 
dong mot ldp phan trang khien cho rau trai bi trang 
va xoan lai nen nha vifdn cbn goi Ik benh “rau kem”, 
lay tay bung bui phan rdi ra. Giai doan sau vo trai 
doi mau den, trai kho lai va van deo bam tren chum. 
Trif bkng edeh phun Anvil ho&c Titl lieu krong 10-15 
cc/binh 8 lit, cat bo va tieu huy canh bi benh. 

Ngoai ra, con g&p cac Loai sau benh khac nhii rep 
sap, benh chay dau la, benh dom rong, benh bo hong. 

VTI/THU HOACH VA TON TR0 

Thcfi gian tit khi ra hoa tdi khi thu hoach tif 100 - 
120 ngay. Thirfmg mua trdi chin tef thang 5 den 
thang 8. Tieu chuan chin dua vko sd thay doi mau 
sac cua vo trai va cua gai, tuy theo giong. Chinh xac 
hon, trai chin co do Brix tCr 17 - 21%. Khong nen thu 
hoach trai qua chin vi mau vo dam hon, thit trai due, 
hueng vi kem, de bi con trung tan cong. 

Trong dieu kien nhiet ddi, mau gai va vo trai bkt 
dau xau di khoang 3 ngay sau khi thu hoach. 


17 



KY THUAT TRONG CHOM CHOM 


Th.S. Nguyen Trinh Nhat Hang 


Chiu track nhiem xuat ban : 

NGUYEN CAO DOANH 

Phu track ban thao: Nguyen Phung Thoai 

Su’a ban in: Thanh Vinh 


NHA XUAT BAN NONG NGHIEP 

D14 Platang Mai - Dong Da - Ha Noi 
Dien thoai: (04) 8523887 - 8521940 - 5760656 

CHI NHANH NHA XUAT BAN N6NG NGHIEP 

58 Nguy In Binh Khiem, Qudn 1, TP . Ho Chi Minh 
Dien thoai: (08) 8297157 - 8299521 


In 1.030 ban> kho 13 x 19cm tai Cty in Boo bi & XNK. Gidy 
chap nkan de tai so 91 fXB-QLXB cap ngay 05/02/2004. 
In xong va nop liCu ckieu Quy 1/2005. 




ts A ■ <U2 
NN - 04 


.1000 VNO 

(iia: 4.000d 


5991 - 01 




















